WHO - CDC - ECDC 


HỎI - ĐÁP 


VẼ CHỦNG 

VIRŨS 


C^RONA 

MỚI 2019 

TS. Nguyễn Xuân Hưng (dịch và tổng hỢp) 




ehomeboõks 


vinMec 


^ __ 

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN 

Và truyền thông 

PUBLISHER 




Hỏi - đáp về chủng virus Corona mới 2019 

Bản quỵền bản dịch thuộc về Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưng 

Hình ảnh minh họa trong sách theo tài liệu tuyên truyền của WHO 

HỢp đồng bản quyền "Hỏi - đáp về chủng virus Corono mới 2019" 
giữa Công tỵ cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn 
với Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ Gen Vinmec 
và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưng 

Tài liệu đưỢc dịch và tổng hỢp dựa trên tài liệu của: 

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) 

- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) 


WHO-CDC-ECDC 


HỎI - ĐÁP 


VỀ CHỦNG 

VIRÙS 


C#RONA 

MỚI 2019 


TS. Nguyễn Xuân Hưng (dịch và tổng hỢp) 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 




Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưng 

Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu 
khoa học Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ 
Gen Vinmec. 

Gần 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung 
tâm nghiên cứu, viện sinh học trong và ngoài nước. 

Là người khởi xướng, điều phối và dịch giả chính 
của cuốn sách Sinh học phân tử của tế bào. 

Một số thành tựu nổi bật: Phát minh một phương 
pháp cố định tế bào mới để sàng lọc kháng thể scPv 
gắn đặc hiệu vi khuẩn Listeria monocỵtogenes từ thư 
viện trình diện thực khuẩn thể; Chứng minh được cơ 
chế chức năng của protein Akirin trong con đường 
truyền tín hiệu NF-kB; Chứng minh được cơ chế chức 
năng của protein Toso trong con đường truyền tín 
hiệu gây apoptosis... 




MỤC LỤC 

Phần 1: Nguồn gốc và hình thức lây nhiễm.5 

Phàn 2: Làm thế nào để bảo vệ bản thôn 
trước dịch bệnh?.11 

Phần 3: Hướng dẫn chăm sóc 

người nghi nhiễm 2019-nCoVtại nhò.16 

Phần 4: Phụ lục.21 


4 








PHẦN 1. 

NGUỒN GỐC VÀ HÌNH THỨC LÂY NHIỄM 

1. Virus Corona là gì? 

Corona là một họ virus lớn, trong đó một số chủng có khả năng 
gây bệnh khi xâm nhiễm từ động vật sang người, một số khác chỉ xâm 
nhiễm và tồn tại ở các loài động vật bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Đôi 
khi virus Corona từ động vật tiến hóa để lây sang người, rồi sau đó lây 
từ người sang người như trường hỢp Hội chứng Hô hấp Trung Đông 
(MERS) và Hội chứng Hô hấp cấp (SARS). 

2. Chủng virus Corona mới năm 2019 là gì? 

Chủng virus Corona mới năm 2019 (2019 Novel Coronavirus - viết tắt 
là 2019-nCoV) là chủng virus hô hấp mới, chưa từng xuất hiện ở người 
trước đây và có khả năng lây từ người sang người. Các ca nhiễm 
2019-nCoV đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc. 

3. Nguồn gốc của 2019-nCoV là gì? 

Hiện tại vẫn chưa rõ nguồn gốc của chủng 2019-nCoV. Nghiên cứu 
giải trình tự hệ gen của virus cho thấy chủng virus này có độ tương 
đồng 96,3% với chủng virus Corona từ dơi, do đó có khả năng cao đây 
là chủng virus từ dơi bị đột biến rồi xâm nhiễm sang người. 

4. 2019-nCoV có giống với virus gây bệnh MERS và SARS không? 

Không. 2019-nCoV không phải là chủng virus đã gây bệnh MERS (có 
nguồn gốc từ lạc đà) và SARS (có nguồn gốc từ căy hương). Tuy nhiên, 
nghiên cứu di truyền cho thấy 2019-nCoV có thể đã tiến hoá từ một 
chủng virus liên quan đến virus gây bệnh SARS. Các nghiên cứu hiện 
vẫn đang được tiến hành để tìm ra nguồn gốc của 2019-nCoV. 


5 


5. 2019-nCoV phát tán và lây nhiễm như thế nào? 

2019-nCoV là một chủng virus hô hấp chủ yếu phát tán khi tiếp xúc 
với người bị nhiễm thông qua các giọt bắn tạo ra khi người bị nhiễm ho, 
hắt hơi hoặc sổ mũi. Giọt bắn có thể rơi vào miệng hoặc mũi của những 
người ở găn hoặc bị hít vào phổi. 

Căn lưu ý rằng khả năng lây từ người sang người của các loại virus 
khác nhau là khác nhau. Một số virus rất dễ lây lan (như sởi), trong khi 
các virus khác khó lây hơn. Do 2019-nCoV là loại virus mới chưa từng 
xuất hiện ở người trước đây nên khả năng lan truyền, mức độ nghiêm 
trọng và các đặc trưng khác của chúng hiện vẫn đang được nghiên cứu. 


khi bạn đang ho hoặc bị sốt 

ư 



với ngưòi bị sốt và ho 

Tị 

TÓ chức Y té 
^ Thé giới 



6. 2019-nCoV có thời gian ủ bệnh bao lâu? 

Thời gian ủ bệnh là khoảng thời gian từ khi bị nhiễm cho tới khi khởi 
phát các triệu chứng bệnh. Thời gian ủ bệnh ước tính hiện nằm trong 
khoảng 2-12 ngày, và thời gian này sẽ được cập nhật chính xác hơn khi 
có thêm dữ liệu. Dựa trên thông tin về bệnh do các chủng virus Corona 
khác như MERS và SARS, thời gian ủ bệnh của 2019-nCoV có thể lên 
tới 14 ngày. 

7. 2019-nCoV nguy hiểm như thế nào? 

Cũng như các bệnh vê đường hô hấp khác, 2019-nCoV có thể gây ra 
các triệu chứng nhẹ bao gồm sổ mũi, đau họng, ho và sốt. Triệu chứng 
có thể nghiêm trọng hơn ở một số người và có thể dẫn đến viêm phổi 
hoặc khó thở. Hiếm gặp hơn, 2019-nCoV có thể gây tử vong. 


6 




8. Ai có khả năng bị nhiễm 2019-nCoV? 

Những người sinh sống hoặc đi đến khu vực có dịch 2019-nCoV 
có nguy cơ nhiễm bệnh. Hiện tại, virus 2ũ19-nCoV đang bùng phát 
tại Trung Quốc - nơi có đại đa số người nhiễm bệnh. Những người bị 
nhiễm 2019-nCoV tại các quốc gia khác là những người gần đây đã đi 
đến Trung Quốc hoặc đang sinh sống/tiếp xúc gần với những người đó 
như người nhà, đồng nghiệp hoặc nhân viên ỵ tế chăm sóc bệnh nhân 
trước khi biết được bệnh nhân bị nhiễm 2019-nCoV. 

Nhân viên ỵ tế chăm sóc cho người nhiễm 2ũ19-nCoV có nguy cơ bị 
nhiễm cao hơn và phải tự bảo vệ mình bằng các biện pháp dự phòng 
và kiểm soát lây nhiễm thích hỢp. 

9. Ai có nguy cơ bị bệnh nặng khi nhiễm 2019-nCoV? 

Người già và những người có bệnh nền từ trước (như bệnh tiểu 
đường và bệnh tim) dễ bị nặng khi nhiễm virus này 


Ngưòi già hay 
ngưòi trẻ 
dẻ bị nhiễm 

Nguòi già và những nguòi có bệnh nèn 2019-nCoV hởn"^ 

từ truóc (như bệnh tiểu đuòng và bệnh tim) 



10. Tôi CÓ thể bị lây 2019-nCoV từ người không có triệu chứng 
bệnh không? 

Theo các báo cáo gần đây, người nhiễm 2019-nCoV có thể phát tán 
virus trước khi họ có các triệu chứng bệnh. Tuy nhiên dữ liệu hiện tại 
cho thấy hău hết các ca lây nhiễm bệnh đều là từ người có triệu chứng. 


7 





11. Tôi có thể bị nhiễm 2019-nCoV từ động vật không? 

Nghiên cứu chi tiết cho thấy SARS-CoV truyền từ cầy hương sang 
người ở Trung Quốc vào năm 2002 và MERS-CoV truyền từ lạc đà sang 
người ở Ả-rập Xê-Út vào năm 2012. Một số chủng virus Corona chỉ tồn 
tại ở động vật mà chưa lây sang người. 

Hiện vẫn chưa rõ 2019-nCoV lây sang người từ loài động vật nào. 
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể bị lây nhiễm 2019- 
nCoV từ bất kỳ loài động vật nào hoặc từ thú cưng của bạn. 

Những ca bệnh đầu tiên có khả năng bắt nguồn từ động vật trong 
chợ động vật sống ở Trung Quốc. Hãy tự bảo vệ bằng cách tránh tới các 
chợ động vật sống, nếu buộc phải đến thì hãy tránh tiếp xúc trực tiếp 
với động vật sống và các bề mặt tiếp xúc với chúng. 

Cân tránh ăn các sản phẩm động vật sống hoặc chưa nấu chín. Thịt 
sống, sữa hoặc nội tạng động vật cần được xử lí cẩn thận để tránh lây 
nhiễm chéo sang các thực phẩm chưa nấu chín. Cần tuân thủ tốt các 
nguyên tắc an toàn thực phẩm. 

12. Tôi có thể bị lây 2019-nCoV từ các loài thú cưng của tôi không? 

Không. Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy các loài vật nuôi 
trong nhà như chó và mèo bị nhiễm hay phát tán 2019-nCoV. 


Các loài vật 
nuòỉ trong nhà 
có thề phát tán 

Tuy nên, nên rủa tay bằng nước và xà phòng 2019-nCoV không? 
sau khi tiép xúc vói các loài vật nuôi, 
để tránh bị lây nhiễm các loại vi khuẩn 
phổ biến nhu E. Coìi và Salmonella. 

Tó chửc Y té 
Thé gió'i 





13. Kháng sinh có khả năng phòng ngừa và điều trị hiệu quả 
2019-nCoV không? 

Không. Kháng sinh chỉ có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, không tiêu diệt 
đưỢc virus. 2019-nCoV là virus, do vậy không nên dùng kháng sinh để 
phòng ngừa và điêu trị 2019-nCoV 


14. Có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc-xin phòng bệnh chưa? 

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc-xin phòng 2019- 
nCoV Tuy nhiên, người nhiễm 2019-nCoV căn được chăm sóc thích hỢp 
nhằm làm giảm và điều trị các triệu chứng, và những ca bệnh nặng căn 
đưỢc chăm sóc đặc biệt. Một số biện pháp điều trị đặc hiệu hiện đang 
đưỢc nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. WHO đang hỗ trỢ điều phối 
các nỗ lực phát triển thuốc điều trị nCoV với nhiều trung tâm nghiên cứu 
và hãng dược khác nhau. 

Những biện pháp dưới đây KHÔNG PHẢI là các biện pháp điều 
trị 2019-nCoV được WHO khuyến cáo, do chúng không có hiệu quả 
trong việc bảo vệ bản thân và thậm chí có thể gây hại: 

• Uống vitamin c 

• Hút thuốc 

• Uống các loọl trà tháo dược 

• Đeo nhiều lớp khâu trong để tâng cường báo vệ 

• Tự uống thuốc như kháng sinh 

Trong bất kì trường hỢp nào, khi bị sốt, ho và khó thở, hãy nhanh 
chóng liên hệ với cơ sở ỵ tế để giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn 
và nhất thiết phải trình bày với chuyên viên y tế về lịch sử các chuyến 
đi của bạn. 


2019-nCoV là vỉrus, do vậy không nên dùng 
kháng sinh để phòng ngừa và điêu trị 2019-nCoV. 

Tuy nhiên, nếu bạn phải nhập viện vl 2019-nCoV, 
bạn có thể phải dùng kháng sinh do có khả năng 
bị đồng nhiễm vi khuẩn. 

Tó chức Y té 
Thé giới 


Kháng sinh có hiệu quả trong 
phòng ngừa và điêu trị 
2019-nCoV không? 



9 





15. 2019-nCoV có tồn tại trên bề mặt đồ dùng không? Nếu có 
thì tồn tại trong bao lâu? 

Có. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ 2019-nCoV có khả năng sống trên bề 
mặt trong bao lâu, mặc dù thông tin ban đầu cho thấy virus này có thể 
sống trên bề mặt trong vài giờ. 

16. Việc nhận thư và bưu kiện từ Trung Quốc hay các vùng có 
dịch khác có an toàn không? 

Có an toàn. Người nhận thư và bưu kiện không có nguy cơ nhiễm 
2019-nCoV. Từ kinh nghiệm với các chủng virus Corona khác, chúng ta 
biết rằng virus này không có khả năng sống lâu trên đồ vật như thư và 
bưu kiện. 



Việc nhận thư và bưu kiện 


tư Trung Quốc có an toàn không? 

từ Trung Quốc 

11 

/ Tố chức Y té 

Thé gió-i 

n 


10 





PHẦN 2. 

LÀM THÍ NÀO ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN 
TRƯỚC DỊCH BỆNH? 


1. Tôi nên tự bảo vệ như thế nào trước dịch 2019-nCoV? 

Nếu bạn không phải vừa trở về từ Trung Quốc và chưa tiếp xúc găn 
với người nghi nhiễm 2019-nCoV đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc 
người đã xác nhận bị nhiễm 2ũ19-nCoV thì có thể tự bảo vệ trước dịch 
bằng cách: 

• Rửo tay thường xuyên bâng nước và xà phòng trong ít nhđt 
20 giây (nếu không có nước và xà phòng, dùng nước rửa tay 
chứa còn với nòng độ tối thiểu là 60 %), nhăt là sau khi đl vệ sinh, 
trước khi an, và sau khi hỉ mũi, ho, hắt hơi 

Vì sao? Rửa tay bằng nước và xà phòng hoặc nước rửa tay có 
cồn sẽ tiêu diệt virus nếu chúng tồn tại trên tay bạn. 

• Duy trì khoáng cách hỢp lý: Đứng cách xa mọi người ít nhđt 1 mét 
khi tiếp xúc, đặc biệt là VỚI những người đang ho, sổ mũi và sốt. 

Vì sao? Khi người bị nhiễm virus, chẳng hạn như 2019-nCoỵ ho 
hoặc sổ mũi, họ tạo ra các giọt bắn chứa virus. Nếu đứng quá 
gần, bạn có thể hít phải virus. 


Thưòng xuyên rửa tay 




11 







Tránh dùng toy chạm vào mắt, mũi và miệng. 

Vì sao? Tay có thể đã chạm vào một số bề mặt có chứa virus. Khi 
dùng tay bị nhiễm virus chạm vào mắt, mũi hoặc miệng, bạn có 
thể truyền virus từ các bê mặt đó vào cơ thể mình. 

Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy nhanh chóng liên hệ với các cơ 
sởy tế. Hãy báo cáo với chuyên viên y tế nếu bọn đỡ từng tới các 
vùng dịch 2019-nCoV tại Trung Quốc hoặc nếu bọn đỡ tiếp xúc 
gần với những người có triệu chứng hô hâp từng tới Trung Quốc. 

Vì sao? Khi có các triệu chứng nêu trên, rất có thể bạn đã bị 
viêm đường hô hấp hoặc mắc bệnh nghiêm trọng khác. Các 
triệu chứng hô hấp kèm với sốt có thể xảy ra do nhiều nguyên 
nhân, trong đó có thể là do 2019-nCoV, tùy thuộc vào hoàn cảnh 
và lịch sử di chuyển của bạn. 

Nếu có các triệu chứng hô hăp nhẹ và chưa từng tới Trung Quốc 
trong glol đoạn dịch, hãy tự cách ly ở nhà nếu có thể và thực 
hành vệ sinh tay và đường hô hấp cân thận 

Dùng khân giây che mũl và miệng khi hắt hơl, ho, sổ mũi Sau 
đó cần rửa tay ngay. 

Làm sạch và khử trùng thường xuyên các bề mặt và vật dụng mà 
bạn hay chạm vào. 








2. Tôi cần làm gì nếu đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm 
đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc người bị nhiễm 2019-nCoV? 

Theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn kể từ ngày tiếp xúc găn lần đău 
với người bệnh, và liên tục theo dõi trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc 
gần lần cuối. Theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng sau: 

• Sốt. Đo thân nhiệt hai lần một ngày. 

• Ho. 

• Khó thở. 

• Các triệu chứng ban đầu cồn theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ 
thể, đau họng, nhức đầu, tiêu cháy, buồn nôn/nôn và sổ mũi. 

Nếu bạn bị sốt hoặc có bất kì triệu chứng nào trong số trên, hãy gọi 
ngay cho cơ sở y tế. 

Trước khi đến cơ sở ỵ tế, cần đảm bảo rằng bạn đã trình bày với 
nhân viên ỵ tế vê việc mình đã tiếp xúc găn với người nghi nhiễm đang 
chờ kết quả xét nghiệm hoặc người bị nhiễm 2019-nCoV. Điều này sẽ 
giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác. 

Nếu không có bất kì triệu chứng nào kể trên, bạn có thể tiếp tục các 
hoạt động thường nhật. 


hày Mèn hệ với cò sồ y tê và 
trình bày vói nhân viên y té 
vè chuyến đi trước đó 






3. Tôi chưa từng tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc bị nhiễm, 
vậy tôi có bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường không? 

Không. Hiện tại số ca nhiễm 2019-nCoV đã xác nhận tại Việt Nam 
là 14 ca (tính đến ngày 10/02/2020). Do vậy virus này hiện chưa phát 
tán rộng rãi trong cộng đồng người Việt tới mức ai cũng phải đeo khẩu 


13 








trang khi ra đường. Bộ Y tế Việt Nam hiện khuyến cáo người dân đeo 
khẩu trang khi đi tới chỗ đông người, hoặc khi có các triệu chứng ho, 
sốt, sổ mũi, hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. 

Đeo khẩu trang y tế có thể giúp phòng ngừa một số bệnh qua 
đường hô hấp. Tuy nhiên chỉ sử dụng khẩu trang không đảm bảo ngăn 
chặn lây nhiễm và cần được kết hỢp với các biện pháp phòng ngừa khác 
bao gồm vệ sinh tay và đường hô hấp, và tránh tiếp xúc gần - ít nhất 
trong khoảng cách 1 mét giữa bạn và người khác. 

Tổ chức Y tế Thế giới (VVHO) khuyến cáo sử dụng khẩu trang ỵ tế 
một cách hỢp lý để tránh lãng phí và tránh sử dụng khẩu trang sai cách. 
Sử dụng khẩu trang hỢp lý nghĩa là chỉ dùng khi có các triệu chứng 
hô hấp (ho, hắt hơi, sổ mũi), nghi nhiễm 2019-nCoV với triệu chứng 
nhẹ hoặc khi đang chăm sóc người nghi nhiễm 2019-nCoV. Người nghi 
nhiễm 2019-nCoV là người đã từng tới hoặc tiếp xúc gần với người đã 
từng tới vùng dịch ở Trung Quốc và có các triệu chứng hô hấp. 

4. Nếu phải đeo khẩu trang thì loại nào là tốt nhâ't? 

Nếu bạn không phải đối tượng nghi nhiễm đang chờ xét nghiệm 
hoặc người bị nhiễm 2019-nCoV, hoặc không tiếp xúc gần với những 
người đó thì khẩu trang y tế 3 lớp là phù hỢp nhất. 



- Đeo khẩu trang 

- Đối vói ngưòi khỏe mạnh, đeo khẩu trang 

- Đeo khẩu trang 

- Khẩu trang có hiệu quả chỉ khi đuọc sủ dụng 

bằng nuóc và 

xà phòng hoặc nuớc rủa tay có chứa còn 

- Néu đeo khẩu trang, bạn 


Tó chi 
The 


chức Y té 
Thế gió'i 



5. Có phải đeo khẩu trang liên tục không? Đeo khẩu trang 
đúng cách như thế nào? 

Nếu đeo khẩu trang ỵ tế, cần sử dụng và loại bỏ đúng cách để đảm 
bảo hiệu quả và giảm nguy cơ lây nhiễm do sử dụng và loại bỏ khẩu 
trang sai cách. 

Sử dụng khẩu trang ỵ tế đúng cách theo thực hành chăm sóc sức 
khỏe trong bệnh viện theo khuyến cáo của WHO: 

• Đạt khâu trang cân thận để che miệng và mũi và đeo cân thận 
để giám thiểu tối đa khoáng cách giữa mặt và khâu trang; 

• Tránh chạm vào khâu trang khi đang sử dụng; 

• Tháo bỏ khâu trang đúng cách; không chạm vào mật trước khâu 
trang mà phái cầm vào dây đeo qua tai; 

• Sau khi tháo bỏ hoặc bât cứ khi nào vô tình chạm vào khâu trang 
đỡ qua sử dụng, rửa tay ngay bâng xà phòng và nước trong ít 
nhốt 20 giây hoặc bâng nước rửa tay chứa còn với nòng độ tối 
thiểu là 60%; 

• Ngay khi khâu trang đang sử dụng trở nên âm/ưôt, cần thay 
bâng khâu trang mới, khô và sạch; 

• Không tái sử dụng khâu trang dùng một lần; 

• Tháo bỏ khâu trang dùng một lần sau mỗi lần sử dụng và bỏ vào 
thùng rác an toàn ngay sau khi tháo ra. 



15 






^ PHẦN 3. 

HƯỚNG DẪN CHĂM sóc NGƯỜI 
NGHI NHIỄM 2019-NCOV TẠI NHÀ 


1. Khi nào tôi cần phải xét nghiệm khả năng nhiễm 2019-nCoV? 

• Có triệu chứng viêm hô hấp cấp (đột ngột bị sốt ho, viêm họng, 
hoặc khó thở) 

• Và đồng thời trong vòng 14 ngày trước khi có các triệu chứng 
trên, bạn đã tới Trung Quốc, HOẶC có tiếp xúc găn với người 
nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc người đã xác 
nhận bị nhiễm 2019-nCoV 

2. Khi có các triệu chứng trên bạn cần làm gì? 

• Tham vấn chuyên viên ỵ tế ngay lập tức. Cần gọi điện thông 
báo về chuyến đi gần đây và các triệu chứng của bạn trước khi 
đến khám. 

• Tự cách ly, hạn chế tiếp xúc với người khác ở mức tối đa. 

• Không đi du lịch trong khi bị bệnh. 

• Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay (không phải 
bàn tay) khi ho hoặc hắt hơi. 

• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây 
hoặc nước khử trùng tay chứa cồn với nồng độ tối thiểu là 60%. 








Khi ho hoặc hát hoi, 

bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay 


vói nuớc và xà phòng 
hoặc dùng nuớc rửa tay chứa cồn 
sau khi ho hoặc hát hổi và 
khi chăm sóc nguòi b| ốm 


Tố chức Y té 
J Thé giói 



3. Xét nghiệm nào là chính xác? Thực hiện ở đâu? Tiến hành 
như thế nào? Người không có triệu chứng có cần làm xét nghiệm 
không? Người ở vùng dịch về không có triệu chứng có cần làm 
xét nghiệm không? 

Nếu bạn bị sốt và có các triệu chứng của bệnh vê hô hấp, như ho 
hoặc khó thở, trong vòng 14 ngày sau khi trở vê từ Trung Quốc hoặc 
sau khi tiếp xúc gần với người nghi nhiễm 2019-nCoV đang chờ kết quả 
xét nghiệm hoặc người đã xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV, căn gọi cho 
chuyên viên ỵ tế và thông báo vê chuyến đi của bạn hoặc việc bạn có 
tiếp xúc gần với người bệnh. Chuyên gia ỵ tế sẽ là người chỉ định xem 
bạn có cần xét nghiệm 2019-nCoV hay không. 

Hiện tại việc xét nghiệm khả năng nhiễm 2019-nCoV chỉ có thể được 
tiến hành tại các cơ sở ỵ tế có thẩm quyền. Bạn cần tham vấn chuyên 
gia ỵ tế để được chỉ định xét nghiệm. 


17 





4. Khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Hoa Kỳ (CDC) về khử khuẩn và vệ sinh, chăm sóc người nghi 
nhiễm tại nhà 

4.1 Bất hoạt 2019-nCoV như thế nào? 

Để bất hoạt 2019-nCoV: 

Rửa bằng xà phòng và nước bất kỳ bề mặt da và quần áo nào nghi 
nhiễm các giọt bắn từ đường thở của người nghi nhiễm bệnh đang chờ 
kết quả xét nghiệm hoặc người bị nhiễm bệnh. Cần làm sạch da và tay 
trong ít nhất 20 giây bằng nước và xà phòng hoặc nước rửa tay chứa 
cồn với nồng độ ít nhất 60%. 

Hướng dẫn khử khuẩn: 

• Lau sạch tất cả các bề mặt hay chạm vào, như quầy tính tiền, 
mặt bàn, tay nắm cửa, đồ đạc trong phòng tắm, nhà vệ sinh, 
điện thoại, bàn phím, máy tính bảng và tủ đầu giường mỗi ngày. 
Ngoài ra, làm sạch bất kỳ bề mặt nào có thể có máu, dịch cơ thể 
và/hoặc dịch tiết hoặc bài tiết trên chúng. 

• Đọc kỹ nhãn của sản phẩm tẩy rửa và làm theo các khuyến cáo 
trên nhãn sản phẩm. Nhãn ghi hướng dẫn về đặc tính và hiệu 
quả của sản phẩm bao gồm các lưu ý khi sử dụng, ví dụ căn 
đeo găng tay hoặc tạp dề và đảm bảo thoáng khí tốt khi dùng. 

4.2 Khuyến cáo cách giữ vệ sinh và chăm sóc trong trường hỢp 
có người nghi nhiễm tại nhà 

Nếu bạn đang sống cùng hoặc đang chăm sóc tại nhà cho người 

nghi nhiễm 2019-nCoV (sau đây gọi chung là người bệnh), bạn cần; 

• Chắc chắn rằng mình hiểu và có thể giúp người bệnh tuân theo 
các hướng dẫn của nhân viên y tế. Bạn cần giúp đỡ người bệnh 
các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống và hỗ trỢ nhận hàng tạp 
hóa, thuốc men cũng như các nhu cầu cá nhân khác. 


18 


• Chỉ những người thật sự cần thiết cho việc chăm sóc người bệnh 
nên ở trong nhà. 

• Các thành viên khác trong gia đình nên ở nơi khác. Nếu không 
thể, họ cần ở trong một phòng khác, hoặc tách biệt với người 
bệnh càng nhiều càng tốt. Sử dụng phòng tắm riêng, nếu có. 

• Hạn chế những người khách không thực sự cần thiết tới nhà. 

• Đảm bảo người già và người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc 
bệnh mãn tính cách xa người bệnh. 

• Đảm bảo thông khí tốt cho các không gian chung trong nhà, ví 
dụ bằng máy điều hòa không khí hoặc mở cửa sổ khi điều kiện 
thời tiết cho phép. 

• Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước trong 
ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, bạn có thể sử 
dụng nước rửa tay chứa cồn với nồng độ tối thiểu là 60%. Tránh 
dùng tay chưa rửa sạch để chạm vào mắt, mũi và miệng. 

• Đeo khẩu trang, mặc áo choàng và đi găng tay dùng một lăn 
khi bạn chạm hoặc tiếp xúc với máu, dịch cơ thể và/hoặc dịch 
tiết của người bệnh, như mồ hôi, nước bọt, đờm, nước mũi, bãi 
nôn, nước tiểu hoặc phân. 

• Vứt bỏ khẩu trang, áo choàng và găng tay dùng một lăn sau khi 
sử dụng. Không được tái sử dụng các sản phẩm dùng một lần. 

• Rửa tay ngay sau khi tháo khẩu trang, áo choàng và găng tay. 

• Tránh dùng chung đồ gia dụng. Bạn không được dùng chung 
bát đĩa, cốc chén, dụng cụ ăn uống, khăn tắm, chăn gối hoặc 
các vật dụng khác với người bệnh. Sau khi người bệnh sử dụng 
những vật dụng này, bạn phải rửa/giặt chúng thật kỹ. 

• Lau sạch tất cả các bề mặt hay chạm vào, như quầy tính tiền, 
mặt bàn, tay nắm cửa, đồ đạc trong phòng tắm, nhà vệ sinh, 
điện thoại, bàn phím, máy tính bảng và tủ đầu giường mỗi ngày. 
Ngoài ra, làm sạch bất kì bề mặt nào có thể có máu, dịch cơ thể 
và/hoặc dịch tiết hoặc bài tiết trên đó. 


19 


Giặt đồ thật kỹ. 

Ngay lập tức thu và giặt quần áo hoặc khăn trải giường có máu, 
dịch cơ thể và/hoặc dịch tiết hoặc bài tiết trên đó. 

Sử dụng găng tay dùng một lần trong khi xử lý đồ bẩn. Rửa tay 
ngay sau khi tháo găng tay. 

Đọc và làm theo hướng dẫn ghi trên nhãn của bột giặt và nước 
tẩy quần áo. Nói chung, giặt và sấy khô quăn áo ở mức nhiệt độ 
cao nhất ghi trên nhãn quần áo. 

Đặt tất cả găng tay dùng một lần, áo choàng, khẩu trang và các 
vật dụng bẩn khác vào thùng chứa có lót nilon trước khi xử lý 
chung với các chất thải gia đình khác. Rửa tay ngay sau đó. 
Theo dõi triệu chứng người bệnh. Nếu người bệnh chuyển biến 
xấu hơn, hãy gọi cho cơ sở ỵ tế để thông báo rằng người bệnh 
bị nhiễm hoặc nghi nhiễm 2019-nCoV. Điêu này sẽ giúp cơ sở ỵ 
tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác. 

Những người chăm sóc và các thành viên trong gia đình không 
tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khi tiếp xúc gần với người 
nghi nhiễm hoặc bị nhiễm 2019-nCoV được coi là "người tiếp 
xúc gần" và phải được theo dõi sức khỏe. Thực hiện theo các 
bước phòng ngừa cho người tiếp xúc gần. 

Đặt bất kì câu hỏi nào cho các cơ sở ỵ tế có thẩm quyền. 


PHẦN 4. PHỤ LỤC 


1. Tình hình nhiễm 2019-nCoV trên thế giới và tại Việt Nam 

Tính đến sáng ngày 10/02/2020, trên toàn thế giới có 40.553 ca 
nhiễm, 910 người tử vong, và 3.320 người đã hồi phục sau khi nhiễm 
2019-nCoV. Số người hồi phục đã vượt qua số người chết. Tại Việt Nam, 
chưa có người chết, có 14 bệnh nhân đã xác nhận nhiễm 2ũ19-nCoV và 
3 bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm. 

2. Thông tin liên hệ về dịch bệnh do 2019-nCoV 

2.1. Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế: 

1900 9095 và 1900 3228 

2.2. Giới thiệu về Vinmec 

Hệ thống Y tế Vinmec được thành lập vào năm 2012, do Tập đoàn 
Vingroup đău tư phát triển với sứ mệnh "Chăm sóc bằng tài năng, ỵ 
đức và sự thấu cảm". Vinmec hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận 
đầu tiên tại Việt Nam, hướng đến trở thành hệ thống ỵ tế hàn lâm đẳng 
cấp quốc tế với 3 cấu phần tương tự các hệ thống ỵ tế lớn trên thế giới: 
Chuỗi bệnh viện - các Viện nghiên cứu chuyên sâu - Đào tạo (thông 
qua hỢp tác với Đại học VinUni). 

Tầm nhìn: Vinmec cam kết phát triển hệ thống y tế hàn lâm vươn 
tầm quốc tế thông qua các nghiên cứu đột phá, nhằm mang lại chất 
lượng điều trị xuất sắc và dịch vụ chăm sóc hoàn hảo. 

Giá trị cốt lõi: 4 chữ C-A-R-E với ý nghĩa 

Creativity - Sự sáng tọo: Không ngừng sáng tạo và đổi mới 
nhằm mang lại các giải pháp tốt nhất cho người bệnh. 
Accountability - Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm cao nhất với 
bệnh nhân và người nhà của họ vê ỵ đức, kỹ năng, tri thức và 
các tiêu chuẩn chuyên môn tại Vinmec. 


21 


Reliability- Sựtin cậy. Cam kết chỉ làm những điều tốt nhất cho 
bệnh nhân, mang lại độ tin cậy cao nhất cho cộng đồng. 
Excellence - Sự hoàn háo: Hướng tới chất lượng dịch vụ cao 
nhất và quỵ trình khám chữa bệnh tốt nhất. 

Đến hết 2019, Vinmec có 7 bệnh viện và 5 phòng khám đa khoa 
quốc tế trên khắp cả nước. Với cơ sở vật chất vượt trội cùng đội ngũ 
chuyên gia và bác sĩ đău ngành, liên tục ứng dụng các phương pháp 
điều trị mới nhất cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo, Vinmec đã trở 
thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. 

Các bệnh viện, phòng khánn Vinnnec trên toàn quốc: 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinnnec Tinnes City 

- 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- ĐT: (+84 24) 3974 3556 I Email: info.TC@vinmec.com 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long 

- 10A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TR Hạ Long, Quảng Ninh 

- ĐT: (+84 203) 3828 188 I Email: info.HL@vinmec.com 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang 

- 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa 

- ĐT: (+84 258) 3900 168 I Email: info.NT@vinmec.com 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 

- 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

- ĐT: (+84 28) 3622 1166 I Email: info.CP@vinmec.com 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc 

- Bãi Dài, Xã Cành Dầu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang 

- ĐT: (+84 297) 398 5588 I Email: info.PQ@vinmec.com 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nang 

- Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, 
phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nang 

- ĐT: (+84 236) 3711 111 I Email: info.DNG@vinmec.com 


22 


Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinnnec Hải Phòng 

- Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 

TP Hải Phòng 

- ĐT; (+ 84 225) 7309 888 I Email: into.HPOvinmec.com 
Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ Gen Vinmec 

- 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- ĐT; (+84 24) 3974 3556 I Email: v.vrisg@vinmec.com 
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Royal City 

- Tầng 1, tòa R2, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

- ĐT: (+84 24) 6664 6868 I Email: info.TC@vinmec.com 
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn 

- 2-2 Bis Trần Cao Vân, p Đa Kao, Quận 1, TR Hồ Chí Minh 

- ĐT; (+84 28) 3520 3388 I Email: vm.pksaigon@vinmec.com 
Phòng khám Vinmec Gardenia 

- Shop Offĩce a10F09 tầng 2 chung cư A1 Dự án Vinhomes Gardenia, 
Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

- ĐT: (+84 24) 3975 6788 I Email: info.TC@vinmec.com 
Phòng khám Vinmec Metropolis 

- Tầng 1 tòa M1, Khu căn hộ Vinhomes Metropolis Liễu Giai 
29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

- ĐT: (+84 24) 3975 6886 I Email: info.TC@vinmec.co 

3. Một số trang tin chính thức về 2019-nCoV: 

Tổ chức Y tế Thế giới (VVHO): https://www.who.int/ennergencies/ 
diseases/novel-coronavirus-2019 

Trung tânn Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus 

Bộ Y tế (Việt Nam): https://ncov.moh.gov.vn 


23 



ehomeboõks 


Ehomebooks là đơn vị sách tiên phong trong giáo 
dục gia đình - lấỵ gia đình là trung tâm của giáo dục 
trẻ bên cạnh giáo dục trường học và giáo dục xã hội. 


Sứ mệnh của Ehomebooks là mang đến những cuốn sách có 
giá trị nhân văn, giúp giáo dục trẻ trở thành con người có ước 
mơ, nhân cách, trí tuệ, sức khỏe và sống hạnh phúc; góp phần 
giúp hơn 20 triệu trẻ em Việt Nam được đọc sách và chấn hưng 
văn hóa đọc tại Việt Nam. 

Ehomebooks 
- Điều kì diệu từ trang giây 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng biên tập: TRẦN CHÍ ĐẠT 
Biên tập nội dung: 

NGUYỄN TIẾN PHÁT - PHẠM TH! THANH 
Biên tập sách điện tử: 

NGUYỄN TIẾN PHÁT - PHẠM THI THANH 
Trình bày bìa: 

NGUYỄN HƯNG 
Trình bày sách: 

NGUYỄN HƯNG 
Người dịch: 

TS. NGUYỄN XUÂN HƯNG 


Số xác nhận đăng ký xuất bản: 409-2020/CXBIPH/1-18/TTTT 
Số quyết định xuất bản: 11/QĐ-NXB TTTT ngày 11 tháng 02 năm 2020 
Nộp lưu chiểu quý I năm 2020 
Mã ISBN: 978-604-80-4458-9 


r 


LIÊN KẾT XUẤT BẢN 



CÔNG TY CỔ PHẨN XUẤT BẢN VÀ GIÁO DỤC QUẢNG VÀN 


Trụ sở chính tại Hà Nội: 

Số 31, Ngõ 150 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 


V 


Tel: (84-4) 3797 0609 * Fax: (84-4) 3797 0609 
Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chi Minh: 

204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: (84-8) 6297 0488 * Fax: (84-8) 6297 0488 


Homepage: www.ehomebooks.vn 
Email: salesonline@quangvanbooks.com 
VVordpress: quangvan.worclpress.com 
Pacebook: www.facebook.com/ehomebook 
Hotline: 093 4641489 


1 














